LÁ SỐ TỬ VI CỦA ÔNG NGÔ ĐÌNH DIỆM 

Bài của Mỹ Tín 

-Chúng tôi từng trình bầy ngày giờ sanh của ông Ngô 
Đình Diệm f qua sự hiểu biết của cụ Thu Giang 
Nguyễn Duy cần. 

-Đây là lá số với một giờ sanh khác, do ông Mỹ Tín 
trình bầy và cũng của ông Diệm. 

Cách đây không lâu, nhân bàn về lá số tử vi của ông 
Nguyễn Tường Tam, tôi đã có dịp ghi nhận rằng khi 
bàn về số tử vi của danh nhân người bàn không thể 
không chắc ý về ngày sinh tháng đẻ của đương số. 

Có vậy thì những lời bàn giải mới không làm sứt mẻ 
uy tín của khoa tử vi. Thật vậy, chưa thấy có lá số tử 
vi nào mà đương số khi còn sống cũng như khi vừa 
nằm xuống đã được nhiều người chiêm nghiệm và 
bàn cãi như lá số tử vi của ông Diệm. 

Lá số nào đúng 

Trước ngày đảo chánh ông Diệm lối vài tháng, tôi 
được một người quen ở Huế đem cho một lá tử vi 
bảo đó là của ông Diệm. Tôi có xem qua nhưng 
không chắc ý. Sau ngày đảo chánh tôi được xem ít 
nhất là 2 lá tử vi khác nhau đăng trên hai tờ báo 
cùng được coi là tử vi của ông Diệm. Tôi không muốn 
nói đến những lá tử vi mà người viết có dụng ý đánh 
kẻ ngã ngựa cho hả dạ căm thù đăng trên các tờ báo 
khác. Đắu năm 1963, tôi lại được một ông bạn công 
chức ở Phủ Tổng Thống trao cho một mảnh giấy có 
ghi ngày sinh tháng đẻ nói là của ông Diệm. Một 
điều làm tôi thắc mắc là trong mảnh giấy đó chỉ ghi 



giờ sanh là sau 11 giờ chứ không ghi rõ là đêm hay 
ngày. Tôi có hỏi lại thì ông bạn đó cũng không biết. 
Thế là tôi phải lấy 2 lá tử vi một lá giờ Tý và một lá 
giờ Ngọ. 

Một điều lạ là ở cả 5 lá số tử vi khác nhau nói trên tôi 
đều nhận ra nhiều điểm tương tự giống nhau nhất là 
ở cung Thê thiếp, Huynh đệ, Tật ách và các cung nhị 
hạn. Dĩ nhiên là tôi không thể chắc ý về một lá tử vi 
nào trong số 5 lá tử vi đó nhưng tôi vẫn cất giữ suốt 
7 năm cho đến một ngày vào đầu năm 1970 một 
ông bạn khác trao cho tôi một lá tử vi và bảo đó mới 
thật là của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, ông bạn 
này đã có một chỗ ngồi khá vững vàng trong giới Tử 
vi và Dịch lý ở Việt Nam, ông lại cũng đã có một thế 
đứng chính trị đáng kể trong chánh phủ đầu tiên của 
ông Ngô Đình Diệm. Nếu ông đã có cái may mắn 
được lục soát tập gia phả giòng họ nhà Ngô do chính 
tay ông Ngô Đình cẩn trao cho để ghi lại ngày sinh 
tháng đẻ đích thật của tất cả tông chi nội ngoại dòng 
họ đó. Âu cũng là chuyện không phải không đáng 
tin. 

Vậy ông Ngô Đình Diệm sanh ngày 13, tháng 11, 
năm Canh Tý, giờ Thìn. Tôi xin nói ngay tất cả những 
lá số tử vi được cho là của ông Diệm mà tôi được biết 
từ trước đến giờ, không có một lá số nào kết hợp 
được nhiều đáp số rõ ràng và chính xác vượt qua 
được lá số này. 



T. Tị 

Tơ TỨC 

An Quang 

Kiếp Sát 

Đia Giải 

Phá Toái 

Nguyệt Đức 

Tử Phù 


Đai Hao (H) 


92 


năm Mùi 


Tuyệt 


c. TÀI BẠCH THAN 82 
THÁI DƯƠNG (V) 


Hóa Lộc (V) 
Long Trì 

Quoc An 
Thiên Thọ 
Hoa Cái 


Thiên La 
Quan Phù 

Bênh Phù 


năm Ngọ 


Mộ 


K. Mão TẠT ÁCH 

VO KHÚC (D) 
THẤT SÁT (H) 
Hóa Quyên (V) ĐỊaKíẽp(H) 

Hồng Loan Thiên Sứ 
Thiêu Am 
Hi Thin 


72 


năm TỊ 


Tù 


N.Ngọ THÊTHIÉP 102 
THIÊN Cơ (D) 


Văn Xúõng (H) 
Thiên 10« 

Phong Cáo 

Thiên Giải 


Hỏa Tinh (D) 
Linh Tinh (D) 

Thiên Khoe (D) 
Thiên Hư (D) 
Đấu Quân 
TuẽPhá 
Phục Bình 


năm Thân Thai 


Q.MỦI HUYNH ĐỆ 112 

TỬ VI (D) 

PHÁ QUÂN (V) 

Long Đùc Đà La (D) 

Địa Không (H) 

Tliiên Hình (H) 
Quan Phù 


năm Dậu Duõng 


Họ tên: 
Năm: 
Tháng: 
Ngày: 

Giờ: 

Ám Dương: 

Mệnh: 

Cục: 


Mệnh chủ: 
Thân chủ: 


NgoDinhDiem 

1960 

12 11 

30 13 

07:30 


Canh Tý 
Mậu Tỷ 
Nhâm Thin 
Giáp Thìn 


Dương Nam 
Âm Dương thuận lý 
Bích Thượng Thổ 
Thuỳ Nhị Cục 
Mệnh khắc Cục 
Thản cư Tải 

Liêm Trinh 
Hòa Tinh 



Đẽ luận giải, mđi bọn liên hệ LÝ số HỘI quan 
ĐC 104 Mai Anh Tuân (ven hồ Hoàng CSu). Hà Nội 
ĐT: 04 2241 5668- Email: bantuvan@lyso.vn. 


G.Thân MỆNH 


Văn Khúc (D) 

Lộc Tồn (B) 
Thiên Tài 

Bác Sỹ 


Lưu Hà 

Bach Hổ (D) 


nám T uãt T rũõng Sinh 


12 


A. Dậu PHỤ MẴU 

THIÊN PHỦ (B) 

Kìnhdũõng(H) 

Thiên Hi 
Đào Hoa 
Thiên Đức 

Phúc Đức 

Lực Sĩ 


năm Họi Mộc Dục 


B. uát PHÚC ĐỨC 22 
THAI Am (M) 


Hóa Khoa (V) 

Phùọng Các 
Thai Phụ 
Giài Thần 

Thanh Long 


Quà Tú 

Địa Vông 

Điẽu Khách 


năm Tỷ Quan Đòi 


M.Dãn THIÊN DI 

THIÊN ĐỒNG (M) 

THIÊN LƯƠNG (V) 


62 


K. Sùu Nổ BỘC 52 

THIÊN TƯỚNG (D) 


Tả Phụ 

Thiên Việt 

Thiên Mã (D) 
Tam Thai 


Hóa Kị (H) 

Cô Thăn 

Tang Môn (D) 
Phi Liêm 


Đường Phù 
Thiẽu Duóng 

Tấu Thư 


Thiên Thuong 

Thiên lOnng 


năm Thìn Bệnh 


nám Mào 


Suy 


M.Tý QUAN LỘC 
Cự MÔN (V) 


42 


Đ.Họi ĐIÈN TRẠCH 


32 


Hữu Bật 

Bát Tọa" 


Thả Tuế 
Tưông Quân 


LIÊM TRINH (H) 
THAM LANG (H) 

Thiên Quan Thiên Diêu (H) 

Thiên Y Trực Phù 

LN.Văn Tinh Tiếu Hao (H) 


năm Dãn ĐẽVuọng 


năm Sửu Lâm Quan 


Một lá sô trước 





Trước khi bàn về lá số tử vi đó, tôi có một vài nhận 
xét về lá số tử vi cũng được coi là của ông Diệm đã 
được cụ Thu Giang Nguyễn Duy cần đề cập đến ở 
KHHB L-3 trong mọt bài rất cao kiến nhan đề là 
"Định mạng hay Tự do". 

Theo cụ Thu Giang thì ông Diệm sanh ngày 13 tháng 
5 năm Canh Tý, giờ Tý. Thân mệnh đổng cung ở Ngọ 
có Phá Quân, Phục binh, lưỡng Tướng, lưỡng Tuế, 
Khôi, Việt, Mã, Hỏa. ..Thiên Di có Liêm trinh, Thiên 
Tướng, Tướng quân, Tả Hữu. ..Phúc đức có Tử vi, 
Thiên Phủ, Quyền, Lộc, Tướng Ân, Mã, Việt. ..Vậy thì 
ông Diệm đâu có thể xuất thân từ một lại nhân, một 
công chức được? 

Phải chi Mệnh hay Thiên Di (Ngọ Tý) có Kình Dương 
thì mới có yếu tố để đoán Kình Dương đã chuyển 
đương số từ võ sang văn. Cung Tật ách có Thiên 
Lương (hãm) ngộ Thiên Không, Thiên Hình, tam hợp 
và chính chiếu có Kình Đà nhưng lại có Nhật Nguyệt 
chiếu Không (Thiên Không) ngộ Khoa, Lộc, Quang, 
Quý, Thiên Nguyệt đức. ..lại thêm Phúc đức cung quá 
tốt thì ông Diệm đâu có đến nỗi bị thảm sát đau đớn 
như vậy được? 

Khi còn tại vị, ít có vị nguyên thủ quốc gia nào muốn 
cho ai biết rõ ngày sinh tháng đẻ đích thật của mình, 
lý do là sợ khó tránh khỏi những lời luận giải xuyên 
tạc. Cho nên khi giới thiệu thân cận của cố Tổng 
thống Ngô Đình Diệm thấy cắn phải tung hỏa mù để 
đánh lạc dư luận bằng cách tung ra nhiều lá số tử vi 
với ngày sinh tháng đẻ khác nhau, hay đảo nghịch 
âu cũng cũng là chuyện thông thường. 



ông Diệm qua đời đến nay đã gắn 10 năm, thời gian 
đó thiết nghĩ cũng đã đủ để cho lòng người láng 
đọng. Đục hay trong, công hay tội mỗi công dân Việt 
Nam không phải ai cũng cùng một tâm hổn, một ý 
nghĩ khi phải cân phân nặng nhẹ, cũng như không 
phải ai cũng có cùng một cái nhìn giống nhau khi 
phải phóng vào những sự kiện lịch sử đã và đang xảy 
ra trên đất nước ta. Nhưng hy vọng rằng những tâm 
hổn, những ý nghĩ với những cái nhìn dị biệt đó 
không có phản ảnh dấu vết của vô minh, của căm 
thù, của sân hận nữa. 

Mạng sô 

Ông Diệm Thổ mệnh, Dương nam, Thủy cục. Mệnh 
đóng ở Thân, vô chính diệu đắc Nhất Không, tam 
phương tứ chính có Đổng, Lương, Cơ, Nguyệt, Cự, 
Nhật miếu vượng ngộ song Lộc, Tả Hữu, Sinh Vượng, 
Xương Khúc, Khôi Việt, Long Phượng, Thai Tọa, 
Tướng, Ân Hóa Khoa. ..như vậy kể ra cũng xứng đáng 
với Mệnh của một vị nguyên thủ quốc gia. Nhưng 
tiếc thay, bên cạnh tập đoàn quý tinh hùng hậu đó 
lại có cả một số hung tinh như Linh Hỏa, Tang Điếu, 
La Võng, Cô Quả, Tuế Binh và Hóa Kỵ tập trung ở 
Thiên Di, Thê Thiếp, Tài Quan. 

Nhìn qua Thân Mệnh của đương số, ai cũng thấy 
ngaỵ hình tính và nghề nghiệp xuất thân của đương 
số. Ông Diệm không những chỉ là một lại nhân, mà 
ông còn là Thượng Thư Bộ lại. "Đổng Lương tác lại 
nhân" sách số đã dạy như vậy. về hình tính thì Đổng 
Lương chủ người "nở nang, hơi thấp, chân tay ngắn, 
da trắng, mặt vuông và đầy đặn" (Tử vi hàm số 
tr.216) rõ ràng là sách dạy không sai. 



Không thể có vợ 


Ông Diệm không thể có vợ được do cung Thê đóng ở 
Ngọ có Thiên Cơ đắc địa ngộ Triệt, Linh Hỏa, Cô Quả, 
Tuế Kỵ, Tang Điếu, Hư Khốc, Phục binh và Đẩu quân. 
Bộ sao Đổng Lương Cơ Nguyệt phùng Tả Hữu, Khôi 
Việt, Thai Tọa ở đây chẳng những không có nhiệm vụ 
giải tỏa ảnh hưởng ngăn chặn và khắc ám của những 
hung tinh nói trên, trái lại còn hỗ trợ cho đương số 
khắc phụ bản thân thắn thánh hóa tình trạng độc 
thân của mình. 

Tai họa 

Ông Diệm không tài nào thoát khỏi tai nạn về súng 
đạn do ảnh hưởng của hai sao Vũ Khúc và Thất Sát 
đóng ở Giải Ách cư Mão (thuộc quẻ Chẩn). Sách dạy: 
Vũ Sát Mão Dậu phòng mộc àp lôi kinh. Đã vậy VŨỈ 
Sát ở đây lại gặp cả Kình Đà, Không Kiếp, Liêm Tham 
(Hợi), và Hình Riêu trong khi ở Thiên Di đã mai phục 
sẵn Kỵ, Binh, Tang, Điếu. 

Phúc đức cung tuy tốt, Nhật Nguyệt miếu nhưng ngộ 
Tuần, Triệt La Võng. ..và tai hại hơn nữa là Hóa Kỵ ở 
Thiên Di đã hóa giải phẩn lớn ảnh hưởng tốt của 
Đổng Lương Cơ Nguyệt ngộ Thái Dương và Khoa, 

Lộc. 

Chính sao Hóa Kỵ ngộ sao Thai ở Thiên Di cũng như 
ở Phúc Đức của đương số đã có ảnh hưởng ngấm 
ngắm biến sao Hóa Quyền là một sao quyền biến, 
gan dạ đầy nghị lực ở cung Tật ách thành một bại 
tinh lỳ lợm, bướng bỉnh và mê lầm về quyền uy trong 



khi đương số đang lâm đại hạn. 

Huynh đệ và Nô bộc 

Cung Huynh đệ của đương số có Tử Phá ở Mùi (hãm) 
ngộ Tam Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đà La, Liêm 
Tham từ Hợi chiếu lên. Chính bộ hung tinh này đã 
khiến cho anh em của đương số kẻ bị giết, kẻ bị lưu 
vong mỗi người mỗi ngả. Những sao Thiên Tướng, 
Thiên Hình, Thiên Riêu, Kình, Đà, Không, Kiếp ngộ 
Hổng Loan, Đào Hoa đóng rải rác ở các cung Huynh 
đệ, Tật ách phải chăng cũng là những biểu tượng nữ 
tính ác ôn đã ảnh hưởng tai hại đến những ngày cuối 
cùng của đương số? 

Cung Nô bộc của đương số cũng tối tăm hắc ám 
không kém các cung Tật ách và Huynh đệ, Thiên 
Tướng đã ngộ Tuần, Triệt, Thiên Địa không lại thêm 
có Kình, Đà, Kiếp sát, Phá toái, Thiên Hình. ..bảo sao 
mà đương số lại không tránh khỏi được sự chống lại 
của tay chân bộ hạ cũng như của bạn hữu gắn xa. 

Cái chết của ông Diệm 

Đương số chết ngày 17 tháng 9 năm Quý Mão, giờ 
Thìn, ở đại hạn 62-71, đến cung Thiên Di ở Dần có 
Hóa Kỵ, Cô Quả, Tang Điếu Hổ, Linh, Hỏa, Khốc Hư. 
Tiểu hạn năm Mão (1963) đến cung Nô bộ, có Thiên 
Tướng ngộ Tuần Triệt, Thiên Địa Không, Kình, Đà, 

Kiếp sát, Thiên hình, Phá toái. Nguyệt hạn tháng 9 
đến cung Huynh đệ do đó mà đương số chết về tay 
chân bộ hạ, về bạn hữu đổng thời anh em của đương 
số cũng chẳng vẹn toàn. Nhật hạn ngày 17 đến cung 
Điền trạch có Liêm tham (Hợi), Thiên Riêu ngộ Không 



Kiếp và song Hao. Thời hạn giờ Thìn đến cung Mão 
có Vũ Sát nhằm quẻ Chấn ở ngay cung Tật Ách. Lưu 
niên các sao lưu động đều thấy các hung tinh đóng 
đúng vào những vị trí then chốt và nguy hiểm cả. 

Ông Ngô Đình Diệm chết đúng như định mạng đã an 
bài trong 12 cung số của lá tử vi. 

Giờ phíãt lâm chung 

Đêm hôm trước và sáng sớm ngày 17 tháng 9 năm 
Quý Mão ( 02.11.1963), ông Diệm đã cầu nguyện 
trong nhà thờ rất lâu trước khi xưng tội và rước lễ. Là 
một người Công giáo ngoan đạo và có căn bản Thắn 
học vững vàng lời cầu nguyện của ông tất nhiên rất 
đơn giản, nội dung không ngoài những lời cầu xin 
cho tai qua nạn khỏi và những cam kết xin vui lòng 
chịu chết nếu đó là do Thánh ý Chúa. Để cho có 
thêm nhiều hy vọng vào sự cứu giúp của Thiên Chúa, 
ông Diệm không thể không cố gắng tập trung tư 
tưởng để tạo ra trong nội tâm một lòng mến Chúa 
yêu người (từ bi hỷ xả) đổng thời ông cũng không 
thể quên cầu nguyện cho bạn cũng như cho thù 
đúng với tinh thắn Phúc Âm. 


Chỉ vài tiếng đổng hổ sau khi rước lễ ông Diệm tử 
nạn. Cái chết của ông Diệm là cái chết bất đắc kỳ tử 
đúng như định mạng đã an bài do tha nhân gây ra 
mà thể nào đương số cũng tiên liệu trong lúc còn 
đang quỳ gối trước bàn thờ. Tiền oan nghiệp chướng 
của ông Diệm như thế kể như đã được giải tỏa. ông 
đã chết trong sự bình an nội tâm và trong Đức tin 
tuyệt đối ở Thiên Chúa. Nếu có chuyện ác tai ác báo 
thì kẻ trực tiếp nhúng tay vào máu của đương số đã 



thấy ngay quả báo nhãn tiền bằng một cái chết cũng 
không kém thê thảm ở những ngày được gọi là 
"Chỉnh lý". 

Căn cứ vào cung Phúc đức, Thái Âm ở Dương cung có 
Hóa Khoa. Thái Dương cũng ở Dương cung nhưng 
ngộ Tuần, đương số Dương Nam, vậy sau khi chết 
chắc chắn danh dự của đương số sẽ được phục hổi, 
các hung tinh đóng ở Phúc đức không còn tìm đâu ra 
chất Dương Sinh nữa để mà tác hại, trong khi đó ảnh 
hưởng của Khoa, Lộc, Khôi, Việt, Cáo, Ấn. ..vẫn không 
ngớt ảnh hưởng đến phần Âm sinh của đương số. 

KHHB số 40 

Nguồn: Tuvilyso.org 

THANKS - dv -2017 


